THÁI CỰC QUYỀN 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Nguyễn Duy Chính 
THÁI CỰC QUYỀN 


T ại các nước Tây Phương, Thái Cực Quyền được coi như một 
môn thể thao dưỡng sinh thì người Việt chúng ta mỗi khi 
nghe tới Thái Cực Quyền lại thấy ẩn náu một vẻ huyền bí, 
mơ hồ mang màu thoát tục, hình dung ra một Trương Tam 
Phong, với nhân dáng uy nghi, tiêu sái mà Kim Dung đã vẽ 
ra trong tác phẩm Ý Thiên Đồ Long Ký. Điều đó cũng dễ hiểu 
vì rất nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề của võ hiệp tiểu 
thuyết và chính những tác phẩm của Kim Dung đã đúc cho 
chúng ta những khuôn mẫu suy nghĩ, biến những nhân vật 
vốn dĩ chỉ là huyền thoại thành một con người của lịch sử. 
Sau đây là một vài đoạn ngắn viết về Trương Tam Phong 
dưới ngòi bút Kim Dung: 

“Trong ánh sáng mông lung mờ ảo chàng thấy một người 
thân cao lưng rộng, bước chân ngưng trọng, chính là sư phụ. 
Trương Thúy Sơn náu mình sau cột, không dám cử động, 
nghĩ thầm phải quay về phòng ngay. Thế nhưng ắt là sư phụ 
sẽ hay biết, nếu bị tra hỏi, đành phải nói thực thì thể nào 
cũng bị trách mắng (Trương Thúy Sơn toan lẻn ra trừng trị 
những tiêu đầu của Long Môn tiêu cục-NDC). 

Chỉ thấy Trương Tam Phong đi lại một hồi, ngửng đầu ngẫm 
nghĩ, bỗng nhiên đưa tay phải, tại không trung làm bút viết 
lên thành chữ. Trương Tam Phong cả văn lẫn võ đều thông, 
ngâm thơ viết chữ, học trò đều biết nên cũng không lấy làm 
lạ. Chàng theo dõi nét bút ở tay, hóa ra ông viết đi viết lại 
mấy lần hai chữ “tang loạn”, rồi lại viết hai chữ “đồ độc”. 


Trương Thúy Sơn trong lòng rung động, nghĩ thầm: 

- Sư phụ trong lòng đang nghĩ đến “Tang Loạn Thiếp”. 

Chàng có ngoại hiệu là “Ngân Câu Thiết Hoạch”, vốn bởi tay 
trái sử dụng hổ đầu câu bạc vụn, tay phải sử phán quan bút 
thép ròng mà ra. Từ khi mang cái tên đó rồi, Thúy Sơn e 
ngại danh quá kỳ thực, sợ giới văn nhân chê cười, nên tiềm 
tâm học phép viết chữ, chân thảo triện lệ, loại nào cũng tập. 
Khi đó chàng thấy sư phụ dùng ngón tay làm bút, đạt đến 
tình trạng “không nét nào duỗi ra mà không thu vào, không 
nét nào đi ra mà không quay lại” chính là bút ý của Vương 
Hi Chi trong Tang Loạn Thiếp. 

Tang Loạn Thiếp hai năm trước chàng đã tập qua, biết là nét 
bút túng dật, mạnh mẽ chắc nịch nhưng không bằng được 
nét chữ trang nghiêm cẩn thận, khí tượng vững vàng trong 
“Lan Đình Thi Tự Thiếp”, hay “Thập Thất Thiếp”. Lúc này, 
chàng thấy sư phụ đưa tay viết liên tiếp: “Hi Chi đốn thủ, 
tang loạn chỉ cực, tiên mộ tái ly đồ độc, truy duy kháo thậm” 
mười tám chữ, mỗi nét, mỗi chữ đều tràn đầy uất hận, bi 
phẫn, nên bỗng cảm thông được tâm tình Vương Hi Chỉ khi 
viết “Tang Loạn Thiếp”. 

Trương Tam Phong viết đi viết lại mấy lần, bỗng thở dài một 
tiếng, bước tới giữa sân, đứng trầm ngâm một hồi rồi đưa 
ngón tay, lại bắt đầu viết chữ. Lần này cách viết chữ hoàn 
toàn khác hẳn. Trương Thúy Sơn theo nét bút thì thấy chữ 
đầu tiên là chữ "võ", rồi đến chữ "lâm", tiếp tục hai mươi 
bốn chữ chính là câu người thường truyền tụng "Võ lâm chí 
tôn, bảo đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất 
tòng. Ý Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong?” Dường như 


Trương Tam Phong đang tìm cách suy nghĩ cho ra thâm ý 
của hai mươi bốn chữ này để biết vì cớ gì Du Đại Nham bị 
thương? Việc này có liên hệ gì đến hai món thần binh lợi khí 
là đao Đồ Long và kiếm Ÿ Thiên? 

Chỉ thấy ông viết một lần hai mươi bốn chữ rồi viết lại lần 
nữa, nét bút mỗi lúc một dài, nhưng đưa tay mỗi lúc một 
chậm, đến về sau ngang dọc, đóng mở, chẳng khác gì thi 
triển quyền cước. Trương Thúy Sơn ngưng thần theo dõi, 
trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai mươi bốn chữ mà sư phụ 
vừa viết kia hóa ra là một pho võ công thật cao minh, mỗi 
chữ bao gồm nhiều chiêu, mỗi chiêu lại bao gồm nhiều cách 
biến hóa. Chữ long và chữ phong nhiều nét, chữ đao, chữ hạ 
ít nét. Thế nhưng nhiều nét mà không rườm rà, ít nét cũng 
không thô lậu, lúc thu vào thì ngưng trọng như con sâu co 
mình, lúc bung ra thì nhanh nhẹn như con thỏ vuột chạy, 
lâm ly sảng khoái, nét thì cương kiện hùng hồn, nét thì 
phóng dật vi vu, nét nhẹ nhàng như tuyết rơi lả tả, nét hậu 
trọng nặng nề như voi đi, uy nghi như hổ bước. 

Trương Thúy Sơn sau phút giây thảng thốt, vội định thần chú 
tâm ghi nhớ. Hai mươi bốn chữ đó bao gồm hai chữ bất, hai 
chữ thiên, thế nhưng những chữ đó viết ra hình giống nhau 
mà ý thì không đồng, khí tưởng giống mà thần thì không 
giống, biến hóa ảo diệu, quả thật là một công trình.” (Kim 
Dung, ŸỶ Thiên Đồ Long Ký, Minh Hà Xã, Hongkong 1976 
tr.127-129) 

Cũng dưới bút pháp của Kim Dung, ông mô tả lần đầu tiên 
Trương Tam Phong thi diễn Thái Cực Quyền để truyền lại cho 
đệ tử: 


“Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hay tay buông thống, 
lưng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay để tự nhiên, hai chân 
dang ra ngang nhau, kế đến hai cánh tay từ từ đưa lên đến 
ngang ngực thì tay trái ôm thành hình bán nguyệt, lòng bàn 
tay úp thành âm chưởng, tay phải lật lên thành dương 
chưởng, nói: 

- Đây là thế khởi đầu của Thái Cực Quyền. 

Rồi tiếp tục từng chiêu, từng thức diễn ra một lượt, miệng 
đọc các tên thế: Lãm Tước Vĩ, Đơn Tiên, Đề Thủ Thượng Thế, 
Bạch Hạc Lượng Xí, Lâu Tất Câu Bộ, Thủ Huy Tì Bà, Tiến Bộ 
Ban Lan Truy, Như Phong Tự Bế, Thập Tự Thủ, Bão Hổ Qui 
Sơn... 

Trương Vô Ky ngưng thần nhìn không nháy mắt, lúc đầu 
tưởng là thái sư phụ cố ý đem từng thức diễn thật chậm, cốt 
để cho Du Đại Nham nhìn cho rõ ràng, nhưng đến chiêu thứ 
bảy “Thủ Huy Tì Bà”, chỉ thấy ông tay trái dương chưởng, 
tay phải âm chưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, 
hay tay từ từ hợp lại, xem tưởng ngưng trọng như núi, lại tựa 
nhẹ nhàng như lông. Trương Vô Ky đột nhiên tỉnh ngộ: 

- Đây là một loại võ công thượng thừa lấy chậm chống với 
nhanh, lấy tĩnh chế động, không ngờ là trên thế gian này lại 
có một loại công phu cao minh đến thế. 

Chàng vốn dĩ võ công cực cao, một khi đã lãnh hội, càng 
xem càng thêm nhập thần. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai 
tay ôm thành hình vòng tròn, chiêu nào cũng hàm ý âm 
dương biến hóa, tỉnh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung 
trời mới cho võ học. 

Ước chừng ăn xong một bữa cơm, Trương Tam Phong sử đến 


thượng bộ Cao Thám Mã, thượng bộ Lãm Tước Vĩ, Đơn Tiên 
rồi hợp trở lại thái cực. Ông đứng yên thần định khí nhàn, 
tuy mới bị trọng thương mà luyện xong quyền pháp, tinh 
thần xem ra lại sung vượng hơn. Trương Tam Phong hai tay 
ôm vòng thành thức thái cực, nói: 

- Quyết khiếu của môn quyền pháp này là mười sáu chữ "hư 
linh đính kình, hàm hung bạt bối, túng yêu thùy đồn, trầm 
kiên trụy trửu". Thuần lấy ý mà đi quyền, tối ky dùng sức, 
hình thân hợp nhất, đó chính là yếu chỉ của quyền pháp. 
(Kim Dung tr. 963- 964) 

Theo nhiều nhà nghiên cứu về văn minh Trung Hoa, võ 
thuật, khí công và nhiều ngành khác đều có chung một 
nguồn gốc, mỗi ngành là một chỉ lưu nhưng đều đem 
phương pháp lý luận âm dương ngũ hành khai triển mà 
thành. Tuy những biến chuyển đó đồng bộ với tiến triển xã 
hội, nhưng con người thích đặt ra những tổ sư để một phần 
huyền thoại hóa ngành của mình, phần khác gán cho những 
tính ly kỳ ngõ hầu gia tăng giá trị và xóa nhòa những chỗ 
không rõ nét. Vì thế khi nghiên cứu về lý học người ta có 
Trần Đoàn, nghiên cứu về y học có Thần Nông, Hoàng Đế, 
còn nghiên cứu về võ thuật không thể không biết đến nhà 
sư Đạt Ma hay đạo sĩ Trương Quân Bảo. Tuy nhiên, một khi 
loại trừ được những chỉ tiết huyền bí, và nhất là nhìn được 
vấn đề một cách tỉnh táo hơn, chúng ta sẽ thấy rằng mọi 
ngành đều có những liên quan mật thiết với đời sống, và 
đều là sản phẩm đóng góp của rất nhiều người, rất nhiều đời 
và biến cải theo thời gian cho phù hợp với hoàn cảnh. Có 
như thế, chúng ta mới không bị trói mình vào những kỳ kinh, 


bảo khíp, chân truyền, chính thống đã giam hãm con người 
vào những định đề cứng ngắc thay vì linh hoạt và biến hóa. 
Trong thiên khảo luận này, chúng tôi nhìn môn Thái Cực 
Quyền coi đó như một sản phẩm sống chứ không câu chấp 
vào môn phái hay quyền thức. Thái Cực Quyền sẽ được nhìn 
như một sản phẩm của nền văn hóa Trung Hoa, một trong 
những kết quả mà con người đã tạo ra được qua một quá 
trình lâu dài. 

Theo sử sách, khởi nguyên của Thái Cực Quyền không có gì 
rõ ràng nhưng phần lớn đều đồng ý là môn võ này phát xuất 
từ lâu, biến chuyển và tu bổ từ đời này sang đời khác chứ 
không phải của riêng một ai. Khởi nguyên của Thái Cực 
Quyền có lẽ từ những động tác thể dục để làm cho thân thể 
khỏe mạnh, rồi chính những động tác đó được dung nạp, 
trộn lẫn trong nền văn minh Trung Hoa để phát triển thành 
những ngành như khí công, võ thuật với những mục đích 
khác nhau. 

Cứ theo lịch sử Tàu, những chỉ tiết có liên quan đến võ thuật 
xuất hiện vào thời Chiến Quốc (475-221 TTL). Thời đó có 
những hiệp khách, sống bằng sức khỏe và thanh gươm, là 
một loại “lính đánh thuê” thường ởi từ nước này sang nước 
khác, để tìm một vương tôn, phú hộ thu nạp làm môn 
khách. Thích Khách Liệt Truyện trong Sử Ký viết về những 
người này dường như có biết võ nghệ, nhưng chưa được hệ 
thống thành môn phái mà phần nhiều do kinh nghiệm chiến 
đấu bản thân. Có lẽ giai đoạn đó quan niệm trọng văn khinh 
võ còn nặng nên không ai lưu tâm đến võ nghệ, nhất là việc 
ghi chép còn rất giới hạn nên chỉ ghi lại những gì hết sức 


thiết yếu. 

Đến thời Tần (221-207 TTL) và thời Hán (206 TTL - 220 STL), 
xã hội cũng vẫn đặt nặng những mô thức hành chánh, tư 
tưởng, triết học mà chưa coi võ làm trọng. Sách vở thời kỳ 
này cũng không thấy đề cập đến nhiều mặc dầu đã có nhiều 
người nghiên cứu về binh bị, chiến thuật chiến lược nhưng 
không phải là luyện tập cá nhân mà là tập thể. Tuy thời kỳ 
này người ta việc đúc binh khí đã tiến bộ nhưng việc dùng 
các binh khí đó sao cho hữu hiệu lại chưa đặt ra. Sử chép 
rằng Kinh Kha khi mưu toan hành thích Tần vương đã dấu 
một con dao Chủy Thủ (loại gươm ngắn, tương tự như dao 
găm) trong cuộn địa đồ, để khi dâng bản đồ được đến gần 
Tân vương, mở ra dùng dao đâm. Thế nhưng Kinh Kha lại 
đâm trượt. Tần vương có đeo kiếm nhưng lại không rút được, 
nên hai người cứ đuổi nhau chạy vòng quanh cây cột. Nhờ 
có kẻ đứng hầu nhắc Tần vương quàng tay ra sau lưng rút 
kiếm, nên đã đâm chết Kinh Kha. Người ta cho rằng hoặc 
Kinh Kha không giỏi võ, cũng không nhanh nhẹn nên không 
giết nổi Tần vương. Còn chuyện thứ hai là chuyện Chuyên 
Chư dấu dao trong bụng con cá, nấu dâng lên Vương Liêu, 
nhân đó rút dao đâm chết Vương Liêu. Sau đó chính Chuyên 
Chư cũng bị vệ sĩ của Vương Liêu giết chết. Xét như thế, việc 
tập luyện võ thuật có lẽ thời đó chưa phổ biến mặc dù đã 
chế tạo được nhiều loại binh khí. Theo sách vở, thời đó kỹ 
thuật luyện kim đã khá cao, người ta đã đúc được nhiều bảo 
kiếm có tên Thái A, Trạm Lư, Ngư Trường... Nhiều huyền 
thoại về đúc kiếm cũng được ghi chép trong sách vở, chẳng 
hạn như chuyện vợ Can Tương là Mạc Tà phải nhảy vào lò thì 


kim khí mới dung hợp để tạo thành bảo kiếm. 

Những động tác có tính thể dục đầu tiên được ghi nhận từ 
thời Tam Quốc (khoảng 220-265 TL) do Hoa Đà, một y sư 
danh tiếng không những giỏi y lý mà còn về các động tác 
thể dục. Tương truyền ông sáng tạo ra những động tác tập 
luyện dựa theo năm loài vật gọi là Ngũ Cầm Hí - hổ, hươu, 
gấu, khỉ và chim - dạy cho học trò để thân thể khỏe mạnh 
và sống lâu. Chính những động tác này là căn nguyên của 
VÕ học. 

Đến thời nhà Lương (502-557), có một nhà sư tên là Đạt Ma 
từ bên Thiên Trúc qua bên Tàu truyền đạo. Vua nhà Lương 
vời ông đến nhưng ông từ chối, rồi sang chùa Thiếu Lâm ở 
trên núi Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam tu hành, quay mặt vào vách 
đá chín năm liền. Ông mất năm Đại Đồng nguyên niên (535 
sau TL). Khi còn sống, Đạt Ma sợ các học trò của mình mệt 
mỏi, trễ nải nên dạy cho họ một số quyền pháp, đó là khởi 
thủy của võ Thiếu Lâm. Đây cũng là khởi đầu của những 
môn tập luyện có mục đích chiến đấu không phải theo hàng 
ngũ tập thể như trong quân đội hay trận đồ. Võ Thiếu Lâm 
về sau lan rộng khắp nơi, biến chuyển theo từng nơi từng 
vùng và phân ra thành hàng trăm môn phái. Tựu trung 
người phương Nam Trung Hoa thích dùng quyền (tay) - có lẽ 
vì miền nam nhiều sông ngòi, người ta phải luyện võ ngay 
trên thuyền nên phải tìm cách khai thác cái sở đoản chật 
hẹp - còn người miền Bắc lại thích dùng cước (chân) vì miền 
bắc nhiều thảo nguyên rộng rãi, đi ngựa nhiều. Nam quyền 
Bắc cước chính là vì thế. Tuy nhiên vì cùng từ võ Thiếu Lâm 
mà ra, cả hai bên đều trọng cương mãnh, có tính chất công 


phá hay ngoại công. 

Sở dĩ đặt tên ngoại công vì về sau một nhánh khác có chủ 
trương ngược lại được mệnh danh là nội công. Cứ theo sách 
vở thì hai phần nội công, ngoại công được phân ra đầu tiên 
chỉ mới xuất hiện vào đời Thanh do Hoàng Lê Châu đề trên 
mộ bia Vương Chinh Nam (sống cuối đời Minh). Trên bia có 
đoạn như sau: “Quyền thuật phái Thiếu Lâm đã nổi danh 
trên toàn quốc, chủ yếu là tấn công người ta nhưng cũng có 
thể bị người tấn công trả lại. Cũng có một phái gọi là nội gia 
quyền, lấy tĩnh chế động, khiến cho người tấn công vừa 
chạm tay là ngã. Vì thế gọi Thiếu Lâm là ngoại gia. Người 
sáng thủy ra nội gia sống vào đời Tống tên gọi Trương Tam 
Phong ”. Cứ như thế người ta thấy rằng phân ra nội gia, 
ngoại gia là sau khi Thái Cực Quyền đã bắt đầu. Cũng trên 
bia đó, có một đoạn khác viết: “Thuật của Tam Phong, hơn 
một trăm năm sau, truyền vào Thiểm Tây, mà Vương Tông là 
người nổi danh nhất”. Vương Tông sống vào đời Tống, và 
như thế Trương Tam Phong được coi là người sáng tạo ra 
Thái Cực Quyền. 

Đời Hậu Lương (907-923), một người đất An Huy tên Trình 
Linh Tẩy học được từ thầy là Hàn Củng Nguyệt môn Thái 
Cực Công gồm 14 thức, tên và động tác còn truyền đến tận 
ngày nay. Có thể nói đây là hình thức đầu tiên của Thái Cực 
Quyền. Trình Linh Tẩy sáng tác “Quan Kinh Ngộ Hội Pháp”, 
trong có viết :Nếu không hiểu Dịch Kinh thì không thể thông 
suốt Thái Cực Quyền. Chỉ một cuốn Kinh Dịch ngày đêm 
nghiền ngẫm, vượt lên trên mọi tượng, quái để đi sâu vào 
vòng trong, hiểu được cái chỗ vi diệu mà người khác không 


hiểu được (thì sẽ thông được Thái Cực Quyền). Trình Linh 
Tẩy gọi thập tứ thức Thái Cực Công là Thái Cực Quyền, có 
thể coi như khởi nguyên của ba chữ này là ở đây. Họ Trình 
cũng là người đầu tiên đem Kinh Dịch gắn liền với Thái Cực 
Quyền, cũng là người đưa quyền thuật lên một mức độ cao 
và gắn liền với đạo dưỡng sinh, gán cho những động tác một 
ý nghĩa. 

Tới đời nhà Đường (618-907), một ẩn sĩ tên Hứa Tuyên Bình, 
ở tại huyện Nam Dương, Hà Nam, thân thể cao lớn, râu dài 
tới bụng, tóc chấm gót chân, chạy nhanh như ngựa. Ông ta 
thường mang củi ra chợ bán, vừa đi vừa ngâm: 

Sáng vác củi đi bán, 

Chiều mua rượu đem về. 

Ai hỏi nhà đâu tá, 

Xuyên mây, núi là quê. 

(Phụ tân triêu xuất mãi, 

Cô tửu nhật tịch qui. 

Nhược vấn gia hà xứ, 

Xuyên vân nhập thúy vi.) 

Nhà thơ Lý Bạch đã từng đến tìm ông nhưng không gặp. 
Thầy của Hứa Tuyên Bình là Hoan Tử, học được Thái Cực 
Công bao gồm 37 thức, những tên thức so với tên trong Thái 
Cực Quyền ngày hôm nay không khác bao nhiêu. Ba mươi 
bảy thức đó còn gọi là Trường Quyền, vì khi diễn tập thao 
thao bất tuyệt như nước chảy trên Trường Giang. Phương 
pháp luyện thì cứ luyện thuần thục một thức rồi mới luyện 
sang thức khác, các thức cũng không có một thứ tự nhất 
định, mà tùy ý. Tất cả luyện xong sẽ liền lạc với nhau như 


một chuỗi. 

Lại còn một người khác tên là Lý Đạo Tử, người đất An 
Khánh, tỉnh An Huy, cùng thời với Hứa Tuyên Bình. Ông này 
đã từng đến núi Võ Đương, tu tại Nam Nhạc. Họ Lý luyện 
Thái Cực Công, còn có tên là Tiên Thiên Quyền Trường 
Quyền, cũng gần giống như ba mươi bảy thức ở trên. Lý Đạo 
Tử không ăn cơm, mỗi ngày chỉ ăn một ít cám nên người ta 
gọi là Phu Tử Lý (ông Lý ăn cám). 

Tuy đời Đường chưa có tên Thái Cực Quyền nhưng cứ theo 
quyền pháp của hai người này thì chúng ta có thể tin rằng ý 
niệm và hình thức đã manh nha. 

Đến đời Tống, Thái Cực Quyền cũng được lưu truyền. Những 
người nổi danh hơn cả là Hồ Kính Tử, Trọng Thù, Ân Lợi 
Hanh. Quyền pháp của những người này được gọi là “Hậu 
Thiên Quyền”, bao gồm 17 thức, nhưng chỉ có ba thức là 
chưởng pháp quyền pháp, còn lại là dùng cùi chỏ. Trửu pháp 
(phép dùng cùi chỏ) dùng để đánh gần, phòng ngừa địch 
nhân ôm nắm cũng là một trong những phát triển đáng kể 
của Thái Cực Quyền. 

Qua đời Nguyên (1268-1368), nước Tàu dưới quyền cai trị 
của người Mông Cổ. Trong suốt thời gian này, chỉ thấy có ở 
tỉnh Thiểm Tây, đất Tây An một người tên là Vương Tông 
Danh học được Thái Cực Công. Về sau có một người khác là 
Trần Châu Đồng, tỉnh Triết Giang, Ôn Châu đến học họ 
Vương. 

Cuối đời Tống, một nhân vật thần kỳ mà người sau cho là 
sáng tổ của Thái Cực Quyền, một nhân vật giống như huyền 
thoại mà ngay từ đầu chúng tôi đã đề cập đến. Đó là đạo sĩ 


Trương Tam Phong của phái Võ Đương. 

Trương Tam Phong không ai biết rõ sinh năm nào, chết năm 
nào nhưng cứ như những dật sự còn truyền ông sống đến 
hơn 120 tuổi, và cũng chính là người sáng tạo ra Thái Cực 
Quyền. 

Trong mục Phương Kỹ Truyện của Minh Sử, Trương Tam 
Phong truyện ghi chép như sau: 

“Trương Tam Phong người đất Liêu Đông, Ý Châu, tên là Toàn 
Nhất, tự là Quân Bảo, hiệu là Tam Phong. Ông thân hình cao 
lớn, tướng như rùa, lưng như hạc, mắt tròn, tai to, râu cứng 
như kích, mùa hè mùa đông cũng chỉ mặc một bộ quần áo 
cũ. Ông ăn mỗi lần cả thùng gạo nhưng có khi mấy ngày 
mới ăn một lần, có khi mấy tháng không ăn. Sách chỉ đọc 
qua là nhớ. Lúc đầu ông tu tại Kim Đài Quan, núi Bảo Kê, sau 
qua Thục rồi Sở. Đầu đời Minh ông lên núi Võ Đương, tiếng 
tăm cũng khá lớn, ảnh hưởng đến cả trong triều ngoài nội. 
Ông ngao du không biết đâu mà kể, một ngày đi cả ngàn 
dặm. Khi ông đến núi Võ Đương, nói với người ta rằng: “Núi 
này ngày sau ắt sẽ hưng thịnh”. Vào thời binh lửa, các núi 
Ngũ Long, Nam Nham, Tử Tiêu đều bị phá hủy, ông cùng các 
đồ đệ phải sống trong bụi cây, gai góc. 

Vua Thái Tổ nghe tiếng ông, năm Hồng Võ thứ hai mươi bốn, 
cho sứ đến vời mấy lần nhưng không gặp được. Năm Vĩnh 
Lạc nguyên niên, vua Thành Tổ lại sai sứ đi tìm mấy bận, 
trong tờ chiếu “Tứ Trương Tam Phong thư” có viết: “Hoàng 
Đế kính phụng thư chân tiên Trương Tam Phong tiên sinh túc 
hạ: Trẫm đã ngưỡng mộ chân tiên từ lâu, nên mong mỏi 
được gặp ngài, nên thường sai người mang thư, đi khắp các 


danh sơn để mời về triều. Chân tiên đạo đức cao cả, sống 
hơn hẳn mọi người, hợp với tự nhiên, thần diệu không sao 
đo lường được. Trẫm vì tài mạo tầm thường, đức hạnh lại 
mỏng, nên chỉ biết lấy tấm lòng thành, ngày đêm mong nhớ, 
nên lại sai sứ đem thư này đến Hương Phụng, mong mây gió 
đưa được đến ngài, để tỏ được tấm lòng trẫm ngưỡng mộ”. 
Tay tấm lòng cầu tiên của vua nhà Minh thành khẩn như thế, 
ở ngôi vị chí tôn mà mấy lần phải hạ mình nhưng Trương 
Tam Phong vẫn nhất định không gặp, chỉ đề một bài thơ tại 
vách đá phía nam núi Võ Đương, mấy câu cuối như sau: 

Tam Phong ẩn giả thùy năng tầm, 

Cửu thất vân nhai thâm cánh thâm. 

Huyền viên bạn ngã tiêu sinh lự, 

Bạch hạc y nhân dẫn đạo tâm. 

Tiếu bả hoàng quan xu phú quí, 

Tịnh vô nhất giới thị tri âm. 

(Tam Phong đố ai tìm, 

Mây nổi chín từng thâm. 

Vượn đen là bầu bạn, 

Hạc trắng nuôi đạo tâm, 

Cười khinh danh với lợi, 

Nào đâu kẻ tri âm)” 

Năm Vĩnh Lạc thứ mười lầm, Minh Thành Tổ lại sai Công Bộ 
Thị Lang Quách Tấn, Long Bình Hầu Trương Tín đôn đốc trên 
ba mươi vạn phu phen, phí tổn hàng trăm vạn quan tiền để 
xây đạo quan trên núi Võ Đương, cả thảy hai trăm chín mươi 
gian đặt tên là “Ngộ Chân Cung”, lại ban cho núi này là Thái 
Hòa Thái Nhạc sơn. Tất cả mất 13 năm mới xong, bao gồm 8 


cung, 2 miếu, 36 đạo quan, 72 sơn miếu, và hàng trăm cầu, 
cổng vòm, lương đình, am ... Núi Võ Đương trở thành một 
trong những thánh địa của đạo gia. Hiện nay vẫn còn tượng 
Trương Tam Phong bằng đồng mạ vàng, thần thái tiêu nhiên, 
đầu đội nón lá, chân đi giày cỏ, coi như một bậc thần tiên, là 
một di tích đáng kể của đời Minh. 

Cứ theo sử sách, Trương Tam Phong là một đạo sĩ giỏi võ 
thuật. Sách Đạo Thống Nguyên Lưu chép là ông “hiếu đạo 
thiện kiếm” (thích học đạo, giỏi đánh kiếm), phái Võ Đương 
cũng còn có tên là Tam Phong Phái, cũng lại có tên là Liệp 
Thạp Phái (phái nhếch nhác, có lẽ vì Trương Tam Phong vốn 
ăn mặc lôi thôi, dơ bẩn nên có tên như thế). Tới thời gần 
đây, nhiều học giả khác cũng đã khởi công đi tìm di tích về 
Trương Tam Phong, tìm kiếm trong các hang động của núi Võ 
Đương để xem ông thuộc đời nào thì thấy phù hợp với 
những điều chép trong Minh sử. Tại chân núi Võ Đương có 
một cổng vòm bằng đá có tên Huyền Nhạc, đi qua khỏi vòm 
đá này thì tới Ngộ Chân cung, chính là nơi Trương Tam Phong 
tu đạo thời Vĩnh Lạc. Dân chúng trong vùng cũng còn truyền 
lại nhiều sự tích về ông, nhất là những truyện hiệp nghĩa, 
cứu khổn phò nguy. 

Ngoài Trương Tam Phong đời Tống và đời Minh, nhiều sách 
khác cũng có ghi truyện tích về Trương Tam Phong. Có sách 
chép ông sống đời Kim mạt, Nguyên sơ, học cùng thây với 
Lưu Bỉnh Trung, sau đến Thái Thanh cung ở Lộc Ấp học đạo. 
Vua Anh Tông có ban cho danh hiệu Thông Vi Linh Hóa Chân 
Nhân năm Thiên Thuận thứ ba, nhưng không biết có thật 
hay không. 


Sách Huyện chí của huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây cũng 
có chép một truyện khác về Trương Tam Phong nhưng hơi 
thần hóa, nói ông có thể phân thân, chết đi sống lại. Năm 
1933, đời Dân Quốc, một nhóm khảo sát đã tới vùng bắc 
tỉnh Thái Nguyên, huyện Dương Khúc để truy tìm tung tích 
Trương Tam Phong. Dân vùng đó cho hay ở tây nam huyện, 
nơi tây bắc Lan Thôn có núi, đi sâu vào khoảng chục dặm 
trên đỉnh núi có Huyền Nham động, trong động có tượng 
Trương Tam Phong. Khi phái đoàn đó đến động thì không 
thấy tượng nhưng có tìm được một tấm bia đá đã mòn, khi 
cạo rửa còn đọc được hàng chữ “Đời Gia Tĩnh, Trương Tam 
Phong đã từng tu đạo nơi đây”. 

Núi Võ Đương vốn không phải chỉ là một ngọn núi mà là một 
quần sơn bao gồm cả thảy 72 ngọn, với tổng số diện tích lên 
đến 77 dặm vuông trong tỉnh Hồ Bắc. Vì hẻo lánh và tĩnh 
mịch như thế, rất ít ai đặt chân tới. Theo những nghiêm luật 
do chính những đạo sĩ đặt ra, gần như họ không cho ai, 
ngoài người trong môn phái họ được tới đây nghiên cứu. Từ 
những di tích còn sót lại, những đền miếu ở đây có từ thời 
nhà Đường, hiện nay còn tồn tại là 46 đạo quan lớn và 72 
am nhỏ. 

Võ Đương được liệt vào một trong 72 phúc địa của Trung 
Hoa, thoạt đầu có tên là Tiên Thất sơn, ngọn cao nhất là 
Thiên Trụ Phong. Đến đời Vĩnh Lạc nhà Minh, Chân Võ (một 
vị thần trong Đạo giáo thờ tại đây) được nâng lên hàng Đế, 
vì thế cải danh thành Thái Nhạc hay Huyền Nhạc. Thời kỳ 
Cách Mạng Văn Hóa, Chu Ân Lai đã phải cử quân đội đến 
bảo vệ khu vực Võ Đương nên nhờ đó đã ngăn được đám 


Hồng Vệ Binh không phá hủy. Hiện nay, núi Võ Đương là một 
trong những thắng tích của Trung Hoa được UNESSCO giúp 
trùng tu và liệt vào những khu vực văn hóa thế giới. Gần 
đây, nhà cầm quyền Trung Hoa đã kiến tạo nhiều cao ốc, 
trang bị những tiện nghi để du khách có thể đến thăm các 
nơi mà trước đây coi là cấm địa như Tử Tiêu Cung, Ngọc Hư 
Điện, Triều Thiên Cung, Nguyên Hòa Quan... Trên núi Võ 
Đương, những đạo sĩ vẫn tập những môn võ công bí truyền 
và tu luyện theo đường lối truyền lại mấy trăm năm qua. 
Kiếm pháp là môn được coi như quan trọng và đặc sắc nhất, 
ngoài luyện tập cá nhân, họ còn tiếp tục rèn luyện kiếm 
trận, theo biến hóa của bát quái, âm dương, không giống 
như Thái Cực Kiếm mà ta thấy lưu hành ở bên ngoài. Những 
công phu quyền cước cũng khác, tuy cũng là đạo gia nhưng 
nặng về luyện khí và gần như khác hẳn phương pháp đi 
quyền nhẹ nhàng chậm rãi của Thái Cực Quyền đang phổ 
biến khắp mọi nơi.(A Taoist Sanctuary: Wudang Mountain, 
China, May 1999 HK China Tourism Press, HK) 

Như trên đã thuật, sử chép tới hai người cùng tên Trương 
Tam Phong, một người vào thời Bắc Tống, một người thời 
Minh sơ, không biết ai là người khai sáng ra Thái Cực Quyền. 
Tuy nhiên, tất cả những môn phái nội gia quyền thuật đều 
có liên quan đến âm dương, ngũ hành, đều từ các đạo sĩ lấy 
ý của Đạo Đức Kinh “vô vi vô bất vi”, và “nhu nhược thắng 
cương cường” mà ra. Ngoài ra, nhiều người khác lại cho rằng 
Trương Tam Phong chỉ là một nhân vật tưởng tượng không 
có thật, những điều sách vở chép không có gì xác đáng. 
Hoặc giả nếu có thực, ông cũng không phải là người sáng 


tạo ra Thái Cực Quyền mà chỉ biến cải một số động tác và 
qui tắc của võ Thiếu Lâm thành một môn phái mới. Những 
kỹ thuật về Thái Cực Quyền chỉ mới được hình thành một 
cách qui mô do những quyền gia, đạo sĩ vào đời Thanh. 
Theo sách “Nội Gia quyền” của Hoàng Bách Gia đời Thanh, 
thì “Những môn ngoại gia thì võ Thiếu Lâm là tinh vi hơn 
hết. Trương Tam Phong vốn tinh thông võ Thiếu Lâm, nên từ 
đó biến cải mà hình thành nội gia quyền". Theo sách “Thiếu 
Lâm Quyền bí quyết” của Tểề Chủ thì “Trương Toàn Nhất, tự 
Quân Bảo, là bậc Thái Sơn, Bắc Đẩu trong võ thuật, tinh 
thông môn Thiếu Lâm. Về sau đi khắp Tứ Xuyên, Hồ Nam, 
Hồ Bắc, kỹ thuật càng tiến, không những giỏi võ Thiếu Lâm 
mà còn tinh thông cả khí công nữa. Về cuối đời, ông phát 
minh ra Thất Thập Nhị Điểm Huyệt Thuật, nên quyền pháp 
Thiếu Lâm đến họ Trương thì biến cải. Phương pháp điểm 
huyệt của họ Trương học từ đạo gia Phùng Nhất Nguyên vốn 
chỉ bao gồm ba mươi sáu chiêu”. 

Theo những nhà nghiên cứu, Trương Tam Phong đã biến đổi 
một nguyên tắc hết sức quan trọng trong quyền thuật. Trước 
đây, người luyện võ thuần dùng sức hậu thiên, nghĩa là sức 
khỏe do công phu của bắp thịt và các động năng cơ thể để 
phát chiêu, lấy sức mạnh thắng sức mạnh, lấy nhanh thắng 
chậm, lấy tinh vi chế ngự giản dị, vụng về. Ông là người đầu 
tiên dùng lý của kinh Dịch, chủ yếu phát triển khí tiên thiên, 
từ thái cực biến sang bát quái, mọi động tác đều dựa vào khí 
tiên thiên, đạt thành công phu luyện khí hóa thần, đưa ra 
những nguyên tắc hoàn toàn ngược lại, lấy yếu chống mạnh, 
lấy mềm chống cứng. 


Cứ như thế, môn võ mà Trương Tam Phong sáng tạo chưa 
phải là Thái Cực Quyền mà chỉ là căn bản của Thái Cực 
Công, làm nền tảng cho người luyện Thái Cực Quyền mà 
thôi. Từ căn bản đó, hậu nhân đã sáng tạo nhiều môn phái 
nhưng tựu trung đều gắn liền với thuật dưỡng sinh của đạo 
gia, chúng ta có thể kể Thái Cực Quyền, Bát Quái Quyền, 
Hình Ý Quyền, Đại Thành Quyền, Võ Đương Kiếm... 

Sang đời Minh, một số Thái Cực Quyền gia nổi danh có thể 
kể Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Trương 
Thúy Sơn, Ân Lợi Hanh, Mạc Cốc Thanh. Những người này kế 
thừa Tiên Thiên Quyền đời Đường Tống, tức Trường Quyền 
(tên gọi khác của Thái Cực Quyền). Ca quyết của Tiên Thiên 
Quyền cũng hàm chứa những tinh túy của Thái Cực Quyền: 
Vô thanh vô tượng, 

Toàn thân thấu không. 

Ứng vật tự nhiên, 

Tây sơn huyền khánh. 

Hổ hống viên minh, 

Thủy thanh hà tĩnh. 

Phiên giang đảo hải, 

Tận tính lập mệnh. 

Những người này chuyên tâm tu tập quyền thuật đạt tới 
trình độ cao. Về sau cả bọn cùng nhau tới Võ Đương sơn cầu 
kiến Trương Tam Phong, bái Trương làm thầy, học hơn một 
tháng về yếu lĩnh của quyền thức, sau lại học thêm mười ba 
thức, tức Thái Cực Quyền ngày nay. Thế nhưng họ học như 
thế nào, và những thức ấy ra sao không ai biết, nhưng 

kỳ tích chỉ có trong truyện chép về Trương Tùng Khê. 


Trương Tùng Khê người gốc Triết Giang, sinh vào đời Minh, 
từng được Trương Tam Phong truyền thụ. Ông tính tình 
nghiêm cẩn như một nhà nho, gặp ai cũng rất cung kính. Có 
người xin học ông quyền pháp, ông từ chối nói là không có 
khả năng, hoặc lánh mặt không gặp. Thời đó quyền thuật 
Thiếu Lâm nổi danh khắp nước, nhân giặc cướp nổi lên, có 
bảy mươi nhà sư vâng chiếu tới trừ bọn giặc cỏ. Những nhà 
sư nghe danh Trương Tùng Khê nên đến Ngân Huyện xin 
gặp, Trương náu mặt không ra. Khi đó có một số thanh niên 
đến xin ông ra gặp họ một lần, ông đành phải nhận. Những 
nhà sư đang đối luyện võ nghệ tại một tửu lâu, Trương Tùng 
Khê đứng xem bất giác mỉm cười. Chúng tăng hỏi ra biết là 
ông nên nhất định đòi tỉ thí. Trương bằng lòng nhưng đòi 
phải có người làm chứng ngõ hầu nếu có thương vong không 
ai bị phiền trách. Khi đó Trương Tùng Khê đang ngồi bên bàn 
rượu, một nhà sư tiến tới tấn công, giơ chân đá vào ông. 
Trương lách qua lấy tay đẩy nhẹ, nhà sư bay bổng qua cửa 
sổ rớt xuống lầu. Cả bọn sư Thiếu Lâm kinh hãi phục tài ông. 
Một lần khác, Trương Tùng Khê đi chơi bên ngoài thành gặp 
một đám thanh niên yêu cầu ông biểu diễn võ nghệ. Trương 
bất đắc dĩ, bảo bọn họ xếp chồng ba tảng đá lên nhau, cả 
thảy phải đến mấy trăm cân, rồi nói: Tôi là một ông già bảy 
chục tuổi đầu, làm không ra trò trống gì, các cậu đừng cười 
nhé! Nói xong lấy cạnh bàn tay chém xuống, cả ba hòn đá 
đều vỡ thành hai mảnh. 

Đời Minh (1368-1644) là một thời kỳ mà võ học tương đối 
phát triển vì thời này lắm chiến tranh, nhiều giặc giã nên 
người ta học võ để phòng thân. Có hai nhân vật nổi danh 


thời đó là Thích Kế Quang đề xuất việc tập luyện võ nghệ 
cho binh sĩ, và Trương Tam Phong. 

Thích Kế Quang (1528-1637) thuở trẻ thích đọc binh thư, 
làm tham tướng dưới thời Gia Tĩnh. Khi trấn nhậm vùng Triết 
Giang, Phúc Kiến, ông đã nhiều lần đánh dẹp được bọn hải 
khấu Nhật Bản (oải khấu) thường cướp phá dọc theo bờ biển 
nên được thăng lên tổng đốc Phúc Kiến. Ông rất chú trọng 
việc tập luyện binh lính, quân của ông được gọi là Thích Gia 
Quân, rất nổi tiếng thời bấy giờ. Ông cũng trước tác nhiều 
sách vở về huấn luyện sĩ tốt và tác chiến, quan trọng nhất là 
cuốn “Kỷ Hiệu Tân Thư” viết theo lối hỏi đáp. Ông viết: 

- Việc quan phủ thường dạy binh sĩ múa thương, múa đao, 
múa côn liệu có dùng được trong chiến trận chăng? 

- Khi ra trận, ở trong đại quân, đối phó với địch đông người, 
so với việc biểu diễn múa may trong võ trường khác nhau 
xa. Khi hàng trăm, hàng ngàn người dàn ra xung sát, kẻ 
dũng cảm muốn tiến lên trước cũng không được, kẻ nhút 
nhát muốn lui về sau cũng không được. Khi đao thương đâm 
chém, muốn né tránh cũng đã khó, huống chi nhảy qua 
nhảy lại, nhảy tới nhảy lui. Dù kẻ thập phần võ nghệ, lâm 
chiến dùng được năm phần đã hiệu quả, nếu như dùng được 
tám phần thì thiên hạ vô địch rồi. 

Cho nên trong tình huống đó, Thích Kế Quang đưa ra 
phương pháp như sau: 

-_ Trường thương là binh khí của quân lính, nên phải tập cho 
họ thủ pháp để cầm cho vững, luyện cho họ thân pháp, để 
biết cách tiến thoái. Còn những loại biểu diễn múa may gọi 
là hoa thương, không nên học. Học thương nên có hai người 


để tập đỡ gạt, nắm bắt, mỗi chiêu sao cho thật thuần thục. 
Ở nơi chiến trường thì phải tùy ý mà đối phó với địch. 

Thích Kế Quang từ phương pháp đánh thương mà đề ra phép 
gọi là “trường binh (khí) đoản dụng”. Ông cho là thương vì 
dài nên khó dùng, phải làm sao đâm cho trúng địch, nếu 
không địch dùng đoản binh khí xáp lại gần, kẻ dùng thương 
sẽ vướng víu không đỡ kịp. Cho nên, đoản dụng là phải biết 
cách dùng tay chân, bộ pháp để một khi không đâm trúng 
địch thì biết tiến lui, phòng ngừa kẻ dùng binh khí ngắn 
không tiến đến gần được. Từ những chỉ tiết mà Thích Kế 
Quang mô tả, người ta biết rằng đời nhà Minh, võ thuật tập 
luyện trong dân gian và trong quân đội khác nhau xa. 

Đến đời Thanh (1644-1911), việc tập Thái Cực Quyền trở 
nên phổ thông, và cũng nhiều môn phái. Đầu tiên phải kể 
đến Vương Tông Nhạc và Trần Vương Đình. 

Trần Vương Đình sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, 
người đất Ôn huyện, tỉnh Hà Nam, ông cha đời đời làm quan. 
Ông lập được nhiều chiến công, từng giữ chức vụ tuần phủ, 
án sát ở Sơn Đông, Trực Lệ (Hà Bắc), Liêu Đông kiêm chức 
giám quân, chống nhau với quân Thanh hơn bốn năm. Khi 
nhà Minh mất, ông ẩn cư, đem phối hợp các sở trường của 
nhiều môn phái, lấy ra hai mươi chín thức của ba mươi hai 
thức trong Quyền Kinh của Thích Kế Quang cải tạo thành 
một bài quyền riêng, truyền lại cho con cháu. Trong Trần gia 
phổ chép là ông sáng tạo ra ba môn quyền, đao, thương 
nhưng về sau chỉ truyền lại quyền pháp mà thôi. 

Quyền nhà họ Trần lưu truyền tới nay có hai loại: trường 
quyền vốn lấy từ quyền pháp của Thích Kế Quang dài và 


phức tạp, và thập tam thức vốn lấy từ Thái Cực Quyền phổ 
của Vương Tông Nhạc. Tuy Trần gia quyền có cả thập tam 
thức lẫn trường quyền nhưng quyền pháp chính yếu của họ 
Trần vẫn là trường quyền, còn thập tam thức là do con cháu 
sau này học của Vương Tông Nhạc. 

Do đó, phần lớn ngày nay đều công nhận rằng sáng tổ của 
Thái Cực Quyền là Vương Tông Nhạc, mặc dầu cũng có người 
nối kết sự tích từ Trương Tam Phong truyền cho Trương Tùng 
khê rồi truyền cho Vương Tông Nhạc. Vương Tông Nhạc 
(1733-1795) sinh vào đời Càn Long, tham bác các lý luận 
của người xưa viết thành Thái Cực Quyền Kinh. Võ học của 
Vương Tông Nhạc sau truyền cho Tưởng Phát người Hà Nam 
sau truyền đến con cháu họ Trần là Trần Trường Hưng. 

Trần Trường Hưng tính hạnh đoan chính, đi đứng cũng lấy 
tôn chỉ “bất thiên bất ở” (tức đạo trung dung) nên người đời 
gọi ông là Bài Vị Trần (ông Trần nghiêm trang như bài vị để 
trên bàn thờ). Học trò ông rất đông nhưng người nổi tiếng 
hơn cả là Dương Lộ Thiền. 

Dương Lộ Thiền tên thật Phúc Khôi (1799-1872), người tỉnh 
Hà Bắc, huyện Vĩnh Niên. Thuở trẻ ông học Nhị Lang quyền, 
nghe nói Thái Cực Quyền của Trần Trường Hưng rất hay nên 
đến xin học. Vì đã học quyền pháp ngoại công, nên ông 
không tập theo nhu được. Trần Trường Hưng vì thế dạy ông 
phép thôi thủ. Dương học rất chăm chỉ nên Trần Trường 
Hưng đẹp lòng, đem hết bí quyết của Thái Cực Quyền ra 
truyền dạy cho ông. 

Dương Lộ Thiền rất thông minh, đang học mà cũng đã có 
nhiều tư tưởng mới, nên ông được giới võ lâm kính nể tặng 


ông tám chữ “cương nhu tương tề, thiên hạ vô song”. Học 
trò và con cháu ông có những người nổi tiếng như Dương 
Ban Hầu (1837-1892), Dương Kiện Hầu (1839-1917), Dương 
Thiếu Hầu, Dương Trừng Phủ (1883-1936), Ngô Toàn Cổ, Ngô 
Giám Tuyền, Kỷ Đức. Trong số này thì con thứ ba của ông là 
Dương Ban Hầu là người xuất sắc hơn hết. Môn đồ ông thì 
Ngô Toàn Cổ ngoài việc theo học ông còn nghiên cứu thêm, 
gia giảm để tự mình thành một môn phái. Họ Ngô vốn là 
một vệ sĩ trong cung vua ở Bắc Kinh, vừa học Dương Lộ 
Thiền (bố) lại cũng học cả Dương Ban Hầu (con). Con ông là 
Ngô Giám Tuyền (1870-1942) cũng cải tiến thêm và thành 
một chỉ lưu trong phái của Dương Ban Hầu tức Ngô phái. 
Một đệ tử của Dương Kiến Hầu là Hứa Vũ Sinh tinh thông 
kinh dịch nên đã dùng triết học giải thích những ảo diệu 
trong Thái Cực Quyền. Cũng thời đó, cháu mười bảy đời của 
Tống Viễn Kiều là Tống Thư Minh cũng là một nhà nghiên 
cứu Dịch học, phối hợp với Thái Cực Quyền bao gồm ba 
mươi bảy thức, còn gọi là trường quyền. Ngô Giám Tuyền, Kỷ 
Đức, Hứa Vũ Sinh lúc đó đang ở tại Bắc Kinh dạy Thái Cực 
Quyền cũng khá nổi tiếng, nghe tiếng Tống Thư Minh nên 
cùng đến gặp. Khi họ đẩy tay (thôi thủ) với họ Tống, cả ba 
đều bị Tống đánh ngã nên đều bái Tống Thư Minh làm thầy. 
Tuy nhiên Tống bắt họ phải cam kết không được truyền ra 
ngoài. Kỷ Đức nói: 

- Tôi học nghề chính là cốt để truyền ra ngoài, nếu như giữ 
bí mật không truyền cho người khác thì học làm gì? 

Tống Thư Minh có soạn sách Quyền Phổ và Nội Công Nguyên 
Đạo nhưng tiếc là không dạy cho ai nên về sau môn của ông 


ta bị thất truyền. 

Cũng đồng thời với Dương Lộ Thiền có Võ Vũ Tương (1812- 
1880), người huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc. Ông nghe tiếng 
họ Dương cao minh nên đến Trần Gia Cấu tìm thây dạy của 
Dương là Trần Trường Hưng xin học. Lúc đó, Trần Trường 
Hưng đã lớn tuổi, lắm bệnh nên Võ lại xin học Trần Thanh 
Bình. Học được hơn một tháng thì thông lý pháp. Anh của Võ 
Vũ Tương là Võ Trừng Thanh làm tri huyện Hứa Xương, nên 
võ đến đó ở. Ngay lúc đó, Võ Trừng Thanh lại tìm được cuốn 
Thái Cực Quyền Phổ của Vương Tông Nhạc ở Vũ Dương nên 
đưa cho Vũ Tương nghiên cứu. Vũ Tương gia tâm nghiên cứu 
và sáng lập nên một chỉ mới gọi là “tiểu giá Thái Cực 
Quyền” truyền đến nay tức Võ Thị Thái Cực Quyền. Võ Vũ 
Tương cũng viết những điều mình sở đắc thành một bản 
Thái Cực Quyền Luận, có cả chú giải Thập Tam Thức. Ngoài 
ra ông còn viết Đả Thủ Yếu Ngôn, Thân Pháp Thập Yếu. 
Tuyệt kỹ của Võ Vũ Tương truyền lại cho người cháu gọi ông 
bằng bác (con người em gái ông) là Lý Diệc Dư (1832-1892). 
Lý Diệc Dư không những chú tâm quyền kỹ mà còn cố gắng 
nghiên cứu tinh nghĩa quyền lý. Theo người cháu là Lý Hòe 
Ấm viết trong lời mở đầu của Thái Cực Quyền Phổ thì khi vào 
cuối đời Lý Diệc Dư viết cuốn này, ngày đêm trăn trở, viết rồi 
lại xé, viết đi viết lại nhiều lần, tốn phí không biết bao nhiêu 
tâm huyết. 

Thái Cực Quyền ngày nay lưu truyền rộng rãi phần lớn là 
theo Dương Gia quyền. Tuy nhiên, về phương diện lý luận và 
nghiên cứu thì Võ Vũ Tương là nguyên thủy, truyền xuống Lý 
Diệc Dư sau đó dạy cho cha con nhà họ Hác, và cũng nhiều 


lần tu cải. Thành ra, Thái Cực Quyền hiện nay có hai xu 
hướng chính, một đằng chuyên về động tác, tư thế và một 
đằng chuyên nghiên về quyền lý. 

Học trò của Lý Diệc Dư là Hác Vi Chân (1849-1920) là người 
được coi như kiệt xuất về quyền lý. Con của Hác Vi Chân là 
Hác Nguyệt Như cũng nghiên cứu tiếp, và cháu nội ông là 
Hác Thiếu Như bốn mươi năm trước được đưa vào nghiên 
cứu và huấn luyện tại Viện Thể Dục Thượng Hải. 

Cứ như thế, lai nguyên của Thái Cực Quyền chỉ mới xuất 
hiện khoảng cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Nhiều người 
muốn gắn liền Thái Cực Quyền với Trương Tam Phong để cho 
môn võ này thêm phần huyền bí. Tuy nhiên những khảo cứu 
gần đây cho thấy sự liên kết đó rất mơ hồ. Ngày hôm nay, 
Thái Cực Quyền trở thành một môn thể dục rất phổ biến, ở 
đâu cũng có ngưới tập luyện. Nếu ai sáng tỉnh mơ vào 
những công viên nơi có đông người Á Châu, thể nào cũng 
gặp một số người chăm chú đi những động tác chậm chạp 
nhẹ nhàng. Tuy nhiên để đạt tới tinh nghĩa và dùng vào việc 
chiến đấu thì phải mất một thời gian rất lâu. Thái Cực Quyền 
là một triết học rất thâm ảo của Đông phương mà một biến 
thể của nó là Hiệp Khí Đạo đã nổi tiếng và được ngưỡng mộ 
khắp hoàn cầu. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2004 


